SciComm - KT Corp của Hàn Quốc đây mạnh công nghệ blockchain đ... 


Iof3 


CSDL NVS 


KT Corp của Hàn Quốc đẩy mạnh công 
nghệ blockchain để bảo vệ môi trường 


& sciencevietnam Rg Cuộcsống Ò September 06, 2021 


ENHANCED BY ©oogle mm 


SSHPA (09-06-2021) — Mới đây, trang tin Finbold cho biết tập đoàn viễn thông lớn 
của Hàn Quốc là KT Corp đang thúc đẩy kế hoạch phát triển một nền tảng tài liệu 
điện tử dựa trên công nghệ blockchain [1]. Mục tiêu lớn của dự án này chính là làm 
giảm lượng khí thải carbon toàn câu. 


"re 


https://sc.sshpa.com/post/5748 





Dự án này hướng tới mục tiêu sẽ chuyển đổi 4,5 tỷ tài liệu giấy sang định dạng số 
trong một năm. Ước tính, con số này sẽ giúp giảm 130 tỷ tấn carbon/năm. 


Kể từ khi ra đời tới nay, công nghệ blockchain được coi là một giải pháp để góp 
phần giảm lượng khí thải toàn cầu [1]. Tuy nhiên, khi các dàn máy đào tiền ảo vẫn 
đang chạy hết công suất [2], vấn đề về khí thải carbon do công nghệ sản sinh ra 
cũng cân được nhà nhà đầu tư, doanh nghiệp lưu tâm [3-5]. 


Con người đang sở hữu nhiều công nghệ tiềm năng để giải quyết vấn đề quan 


trọng của thế giới. Mặc dù vậy, giá trị của các phát kiến khoa học này sẽ lớn tới mức 


nào thì vẫn chưa thể có câu trả lời trọn vẹn [6]. 


0/6/2021, 10:54 PM 


SciComm - KT Corp của Hàn Quôc đây mạnh công nghệ blockchain đ... htfps://sc.sshpa.com/post/5748 


Tài liệu tham khảo: 


[1] Baltrusaitis J. (2021). South Korea s telecom giant to launch blockchain-based 
e-doc platform to curb carbon emissions. Finbold. URL: https://fInbold.com/south- 
koreas-telecom-giant-to-launch-blockchain-based-e-doc-platform-to-curb-carbon- 
emisslons/ 


[2] Baltrusaitis J. (2021). Demand for mining rigs triples in Vietnam as Bitcoin surges 
past $51,000. Finbold. URL: https://finbold.com/demand-for-mining-rigs-triples-in- 
vietnam/ 


[3] Schröder P, Sharpe O. (2021). Bitcoin's carbon footprint could crush rts potential. 
Chatham House. URL: https://www.chathamhouse.org/2021/05/bitcoins-carbon- 
footprint-could-crush-its-potential 


[4J Vuong QH,, et al. (2021). ldentifying the moral-practical gaps In corporate social 
responsibility missions of Vietnamese firms: an event-based analysis of sustainability 
feasibility. Corporate Soctal Responstbtlfy and Environmental Management, 26(1), 
30-41. 


[5] Vuong QH. (2021). The semiconducting principle of monetary and environmental 
values exchange. Economics and Busimess Letters, 10(3), 1-9. 


[6] Vuong QH. (2018). The (ir)rational consideration of the cost of science In 
transition economies. Nature Human Behaviour, 2(1), 5 


@ Last modified: 9/6/2021 5:21PM_ <@>Views: O0 Eo . Ẩ' 


Bài liên quan: 
e Chúng ta cần biện pháp nhanh, mạnh để có thể ổn định khí hậu toàn cầu 
e Trong Rừng Dẻ Gai, nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Tú và bài báo quốc tế 
e Bảo vệ môi trường: Không có cơ chế để “đổi chác các bù” 
e Cheo cheo lưng bạc Việt Nam được giới khoa học tái phát hiện 
e The Guardian thay đổi ngôn từ trong truyền thông môi trường để chuyểnbiến 
nhận thức 


Ý kiến bạn đọc (0): 


Comment 





€i(iollalalI9r-Ia 


© 2018 - 2021 EASE Vietnam SciComm System. All rights reserved. Powered by Vuong & Assocliates. 


2of3 0/6/2021, 10:54 PM 


